Home Camera Viettel - Hệ thống camera 


giám sát tốt nhất tại Việt Nam 


Camera giám sát là gì? Camera giám sát hay còn gọi là CCTV hay camera IP đơn giản là thiết 
bị công nghệ được lắp đặt tại một số vị trí nhất định để ghi lại những gì đang xảy ra trong khu 
vực đó. Hình ảnh và âm thanh được lưu vào thẻ SD hoặc ổ cứng. Các tín hiệu này sẽ được 


truyền từ camera đến điện thoại di động để người dùng có thể xem truyền hình trực tiếp với 


sự hỗ trợ của kết nối internet. 


HOME CAMERA VIETTEL 
HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT 
TỐT NHẤT HIỆN NAY 


Kn óc bj \ 
KT >=. Ñ, 7 telecormn 


_ X2, 


Camera giám sát hoạt động cả ngày lẫn đêm mà không cần sự điều khiển của con người. Nó 
được coi là con mắt không ngủ giúp bạn nhìn và tiếp cận mọi chỉ tiết. Lợi Ích Của Việc Sử 
Dụng Camera Giám Sát Đối Với Cuộc Sống Việc lắp đặt camera trở thành nhu cầu cấp thiết 
để đảm bảo an toàn tính mạng. Vì sản phẩm mang lại lợi ích thực sự cho mọi người. chỉ tiết: 
- Hạn chế trộm cắp: Lợi ích đầu tiên phải kể đến là hạn chế trộm cắp, trộm cắp thường rất sợ 
những khu vực có camera an ninh. 

Hệ thống sẽ ghi lại hành vi trộm cắp, và mọi hành tung của kẻ trộm đều là bằng chứng để 
cơ quan pháp luật khởi tố vụ án. - Kết nối trực tiếp từ xa: Camera giám sát Viettel được 
tích hợp loa và micro đàm thoại 2 chiều. Khi được kết nối với Internet, nó sẽ cho phép mọi 


người xem tình trạng thể chất của con cái, tài sản, vật nuôi của họ từ một địa điểm xa thông 


qua điện thoại. Bất kỳ ai có camera giám sát đều có thể cập nhật tình hình theo thời gian 
thực. Từ đó nhanh chóng giải quyết mọi sự cố hay tình huống không mong muốn phát sinh. 
- Giám sát hoạt động an ninh 24/24h: Các camera hoạt động liên tục 24/24h giúp người 
dùng quan sát và ghi lại mọi diễn biến xung quanh trong ngày. Tất cả các quá trình được 
ghi lại đầy đủ mà không bị gián đoạn, bất kể ngày hay đêm. Đây là điều mà con người 
không thể làm được. - Giám sát nội bộ: Đối với chủ doanh nghiệp, họ không có đủ thời gian 
để giám sát hoạt động của nhân viên trong giờ làm việc. 

Điều này là do camera Viettel có hệ thống đặt máy chủ và lưu trữ dữ liệu tại các quốc gia 
do Viettel quản lý. Trong khi đó, máy chủ của các sản phẩm khác trên thị trường thường 
được đặt tại Trung Quốc. Điều này khiến người dùng lo lắng vì khó bảo mật, dễ bị hack và 
không ổn định. Không những thế, Home Camera Viettel còn được yêu thích nhờ những 
tính năng vượt trội: - Hình ảnh được trích xuất rõ nét, full HD cho ra hình ảnh chân thực, rõ 
nét. - Chức năng đàm thoại 2 chiều thời gian thực giúp người dùng trò chuyện trực tuyến 
qua ứng dụng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thích hợp cho gia đình có người già và 
trẻ em. - Chức năng AI phân biệt chính xác chuyển động của người và vật. Từ đó, một 
cảnh báo sẽ tự động được gửi đến ứng dụng khi ai đó di chuyển. - Dữ liệu lưu trữ trên 
cloud lên đến 30 ngày, xem video mọi lúc mọi nơi - Sử dụng chuẩn nén H265 giúp tiết kiệm 
băng thông kết nối Internet và không gian lưu trữ. 

Hầu hết các hệ thống camera giám sát đều có mặt ở mọi nơi công cộng bởi những lợi ích 
mà nó mang lại. Những nơi chúng ta thường bắt gặp camera là sân bay, nhà ga, trường 
học... Các chủ doanh nghiệp cũng thường trang bị camera cho doanh nghiệp của họ từ 
văn phòng, nhà máy, đến phòng chờ. Các cửa hàng, quán cà phê và khách sạn sử dụng 
chúng để giám sát an ninh. Đặc biệt, gia đình cũng cần lắp đặt camera ở một vị trí cụ thể, 
không những đảm bảo an toàn mà còn thuận tiện trò chuyện trực tiếp thông qua chức năng 
đối thoại hai chiều. Nhận thức được tầm quan trọng của camera giám sát trong cuộc sống 
ngày nay, Viettel đã mang đến giải pháp camera giám sát thông minh mang tên Home 
Camera Viettel. Đây là sản phẩm camera giám sát Viettel hỗ trợ khách hàng 24/7 trong 
việc giám sát an ninh, bảo vệ tài sản, giám sát sinh hoạt gia đình, đặc biệt khi có người già 
và trẻ em ở nhà. Home Camera, sản phẩm camera đích thực do Viettel tự phát triển, xứng 
đáng ghi điểm tuyệt đối với người dùng 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/home-camera-viettel-he-thong-camera-giam-sat-tot- 


nhat-hien-nay/1 9465088 


